VIÊM  GẠN 
LOÀI  B 


IIIIIIIUILL 


7///////////;, 


Association  ofAsian  Pacựỉc 
Community  Health  Organừations 


'niiiH' 


Bệnh  viêm  gan  loại  B là  gì? 

Bệnh  Viêm  Gan  loại  B,  là  một  loại  bệnh  gan 
trầm  trọng,  gây  ra  bởi  loại  siêu  khuẩn 
Hepatitis  B (HBV). 

Khi  những  nguời  bị  nhiễm  siêu  khuẩn  B thì  gan  bị 
sưng  lên.  Có  thể  họ  có  những  triệu  chứng  của  bệnh 
gan,  nhưng  họ  không  biết  là  họ  đã  bị  nhiễm  trùng. 

Bệnh  có  thể  đã  bị  nặng  đến  khi  có  triệu  chứng  và  có  thể 
gây  ra  tàn  tật.  Đa  số  những  người  bị 
bệnh  thường  cảm  thấy 
. khỏe  lại  sau  mấy  tuần  và 
t trong  cơ  thể  đã  tạo  ra 
p kháng  thể  để  chống  lại  vi 
'khuẩn  B.  Đây  là  trường 
hợp  trầm  trọng  nhắt  của 

- a 

L,  I V w / nhiên,  có  một  số  người  (khoảng 
5-10%)  có  thể  họ  không  bao  giờ 
tạo  ra  kháng  thể  để  chống  lại  vi 
khuẩn  B và  có  thể  họ  sẽ  có  vi  trùng 
trong  cơ  thể  họ  suốt  đời.  Tình  trạng 
'này  gọi  là  bệnh  viêm  gan  loại  B kinh 
niên.  Tình  trạng  này  thường  xảy  ra  cho  trẻ  em 
và  trẻ  sơ  sanh.  Những  người  có  bệnh  viêm  gan  loại  B 
kinh  niên  thường  có  rất  ít  triệu  chứng  và  đôi  khi  không 
biết  là  mình  đang  có  bệnh.  Một  số  khác  bị  đau  gan  kéo 
dài  đưa  đến  chứng  viêm  gan  mãn  tính,  xơ  gan  và  ung 
thư  gan.  Trong  cả  hai  trường  hợp,  người  có  bệnh  kinh 
niên  vẫn  có  thể  lây  sang  người  khác  và  người  này  có 
thể  bị  bệnh  gan. 

Những  người  nào  dễ  bị  lây  bệnh? 

Ai  cũng  có  thể  bị  viêm  gan  loại  B,  tuy  nhiên,  có  một  vài 
sắc  dân  có  tỷ  lệ  bệnh  này  rất  cao  như: 

• Người  Á Châu  • Những  người  thuộc  vùng  đảo 
Thái  Bình  Dương  • Người  Haiti  • Người  Trung  Phi 
• Người  Eskimo  từ  Alaska  • Những  chuyên 
viên  y tế  • Những  người  chích  ma  tủ^ 

• Những  người  giao  hợp  với 
nhiều  người  mà  lại  không  áp 
dụng  các  biện  pháp  an  toàn 
sinh  lý 

• Những  người  ở trong 
những  trung  tâm  chữa 
bệnh  như  trung  tâm 
của  bệnh  thần  kinh 


Bệnh  sưng  gan  loại  B lây  sang 
bằng  cách  nào? 

Bệnh  này  có  thể  lây  sang  bằng  nhiều  cách  khác 
nhau  mà  mình  không  biết: 

ITiếp  xúc  với  máu  và  những  sản  phẩm  của 
máu  đã  bị  nhiễm  trùng 

Vi  khuẩn  B có  thể  lây  sang  khi  tiếp  máu  nếu  máu 
đó  chưa  được  thử  để  xem  có  vi  trùng  bệnh  này 
hay  không.  Tại  Mỹ,  mọi  người  hiến  máu  đều 
được  thử  xem  có  HBV  không.  Chú  ý:  Quý  vị 
không  thể  bị  nhiễm  trùng  khi  cho  máu.  yi  khuẩn 
B có  thể  lây  sang  khi  dùng  những  kim  chích 
và  ống  chích  có  vi  trùng,  dao  cạo  râu 
hoặc  những  dụng  cụ  khác  nếu  có  dính 
máu  người. 

2  Tiếp  xúc  với  những  chất  nước  đã 
bị  nhiễm  trùng  trong  ngưừi 

Vi  khuẩn  B có  thể  có  trong  những  chất 
nước  trong  cơ  thể  như  nước  tiểu,  tinh 
dịch,  nước  mắt,  nước  bọt,  sữa  mẹ  và 
rất  hiếm  có  trong  phân.  Vi  khuẩn  này  ỊV/U  > 
có  thể  lây  sang  trong  khi  giao  hợp. 

3  Bị  nhiễm  trùng  trong  khi  sanh 
Khi  mang  thai,  người  mẹ  có  thể 
truyền  vi  khuẩn  B cho  con  của  mình, 
nhất  là  trong  khi  sanh.  Trường  hợp  này  rất 
thường  xảy  ra  tại  các  nước  vùng  Viễn  Đông  và 
các  quốc  gia  đang  phát  triền. 

4  Tiếp  xúc  với  những  người  ở chung  nhà 

Lây  bệnh  vì  tiếp  xúc  với  những  người  ớ chung 
nhà  có  bệnh  bằng  cách  nào  chưa  được  biết  rõ. 

Làm  cách  nào  để  định  bệnh  viêm 
gan  loại  B? 

Bởi  vì  có  rất  nhiều  người  đang  có  bệnh  viêm  gan 
loại  B mà  không  có  triệu  chứng  gì.  Chì 
có  một  cách  duy  nhất  để  tìm  ra  bệnh 
này  là  thử  máu.  Những 


chuyên  viên  y tế  sẽ 
biết  loại  thử 
nghiệm  nào  để 
tìm  bệnh  viêm 
gan  loại  B. 


Bệnh  viêm  gan  loại  B có  những 
triệu  chứng  gì? 


Bệnh  viêm  gan  loại  B có  loại  bệnh  rất  nhẹ  và  có 
những  triệu  chứng  như  bị  cúm.  Trong  một  số 
trường  hợp  (nhất  là  ở trẻ  em)  không  thấy  có  triệu 
chứng  gì  hết. 

Một  số  người  khác  có  thể  bị  rất  nặng  như  bị  ói 
mửa,  buồn  nôn,  sốt,  mệt  mỏi,  đau  bụng,  đau 
những  bắp  thịt  và  tiêu  chảy.  Da  và  mắt  của  họ  có 
thể  bị  vàng,  nước  tiều  sẽ  có  màu  vàng  đậm. 

Người  có  bệnh  cơ  thể  có  tất  cả,  một  vài  hoặc 
không  có  một  triệu  chứng  gì  hết. 

nếu  tôi  có  bệnh 
viêm  gan  loại  B? 

Những  người  nghi  là 
mình  bị  bệnh  này,  nên  đi 
bác  sĩ.  Thử  máu  là  một 
cách  có  hiệu  quả  nhất  để 
tìm  ra  bệnh  sưng  gan  loại 
B.  Những  người  có  triệu 
chứng  trầm  trọng  như  ói 
mửa  liên  tục  có  thể  phải 
nằm  nhà  thương. 

Khi  đang  bị  bệnh  này,  bệnh 
nhân  nên  tránh  những  việc  gì  quá  sức,  nên  ăn 
uống  đều  đặn,  không  nên  ăn  đồ  mỡ  nhiều  quá, 
tránh  uống  rượu  và  chì  nên  uống  thuốc  khi  có  sự 
chì  dẫn  của  bác  sĩ.  Nên  đi 
khám  bác  sĩ  đều  đặn.  Mặc  dầu 
bệnh  nhân  đã  khỏe  hẳn  sau 
khi  bị  bệnh,  có  thể  cơ  thể  họ 
vẫn  chưa  cấu  tạo  ra  chất 
kháng  thể  và  có  thể  vẫn  có  vi 
khuẩn  trong  người.  Những 
người  này  có  nhiều  cơ  hội  bị 
bệnh  gan  sau  này  và  phải  luôn 
luôn  có  biện  pháp  phòng  ngừa 
bằng  cách  đi  khám  bác  sĩ 
thường  xuyên. 

Những  ai  nên  khám 
để  tìm  bệnh  viêm 
gạn  loại  B? 

Tất  cả  phụ  nữ  có  thai  ở 
vùng  Châu  Á Thái 
Bình  Dương  nên  đi  thử 
nghiệm  về  bệnh  viêm 


gan  loại  B mặc  dầu  họ  không  ghi  nhớ  đưgc  gì  vê 
bệnh  này  trước  đó.  Nếu  không  tìm  ra  được,  con 
cái  họ  sẽ  có  nguy  cơ  mắc  bệnh  này.  Chì  có  chủng 
ngừa  ngay  khi  sinh  ra  mới  có  khả  năng  ngán  chận 
thảm  họa  này  mà  thôi.  Chủng  ngửa  ngay  khi  sinh 
ra,  và  hai  lần  chủng  kết  tiếp  vào  lúc  1 tháng  và  6 
tháng  tuổi.  Rất  an  toàn  và  hữu  hiệu.  Bất  cứ  ai  cho 
rằng  mình  có  thể  có  nguy  cơ  mắc  bệnh  viêm  gan 
loại  B hoặc  có  triệu  chứng  về  bệnh  này  đều  phải 
được  thử  nghiêm.  Một  số  bác  sĩ  khuyến  cáo  là  tất 
cả  những  người  gốc  ở vùng  Châu  Á Thái  Bình 
Dương  đều  nên  đi  thử  nghiệm  vì  rất  có  thể  có  vi 
khuẩn  trong  người  mà  lại  không  có  một  triệu 
chứng  đáng  kể  nào  cả. 

Làm  cách  nào  để  tránh  lây  bệnh 
viêm  gan  loại  B? 

Những  người  có  bệnh  viêm  gan  loại  B,  hoặc 
những  người  có  vi  khuẩn  loại  B trong  người  nên 
theo  những  điều  dưới  đây  để  đề  phòng  sự  lây 
bệnh: 

Tránh  dùng  chung  những  vật  dụng  có  thể  dính 
máu  hoặc  những  chất  nước  trong  người  như:  dao 
cạo  râu,  bàn  chải  đánh  răng,  những  vật  dụng  nấu 
bếp  và  những  kim  chích  vào  da  V.V.... 

Không  bao  giờ  nên  cho  máu  nếu  mình  có  bệnh. 
Băng  bó  những  chỗ  bị  thương,  hoặc  những  chỗ  bị 
cắt. 


Rửa  tay  bằng  xà  bông  và  nước  sau  khi  dùng  nhà 
vệ  sinh. 

Những  người  bạn  tình  cũng  nên  đi  thử  xem  có  vi 
khuẩn  loại  B hay  không  vì  có  thể  lây  sang  khi  giao 
hợp. 

Dùng  bao  cao  su  có  thể  đề  phòng  được  vi  khuẩn 
loại  B trong  khi  giao  hợp. 

Phòng  ngứa  bằng  cách  chích  ngứa 

Những  người  không  bao  giờ  có  bệnh  viêm  gan 
loại  B có  thể  chích  ngừa  để  bảo  vệ  mình  khỏi  bị 
lây  bệnh.  Loại  chích  ngừa  này  rất  có  hiệu  quả  cho 
những  người  ở chung  nhà  với  những  người  có 
bệnh  gan  kinh  niên,  những  trè  sơ  sinh  của  những 
người  mẹ  có  vi  khuẩn  bệnh  viêm  gan  loại  B trong 
người  mà  họ  có  thể  lây  sang  cho  con  của  họ  trong 
khi  sanh. 


This  brochure  is  available  in  English,  Chinese, 
Korean,  Laotian,  Samoan,  Tagalog  and  Vietnamese. 

Copyright  1991.  Reprinted  1998 
Association  of  Asian  PaciTic 
Communitỵ  Health  Organizations  (AAPCHO) 
1440  Broadway,  Suite  510,  Oakland,  CA  94612. 
510-272-9536 
AU  rights  reserved. 


Printed  by  Design  One 
IUusưated  by  Ellen  Joy  Sasaki 
Designed  bv  Peter  Matsuka\\^ 


